








CHU THỊ PHƯƠNG LAN 


ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM 
NHỮNG 











¬Ï NHÀ XUẤT BẢN GIAO THÔNG VẬN TẢI 
http://tieulun.hopto.org 














ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM 
NHỮNG BẢN ANH HÙNG CA 
kỹ» 


http://tieulun.hopto.org 


CHU THỊ PHƯƠNG LAN 


ĐƯỜNG SÁT VIỆT NAM 
NHỮNG BẢN ANH HUNG CA 


Thơ 


NHÀ XUẤT BẢN GIAO THÔNG VẬN TẢI 
HÀ NỘI 2000 


http://tieulun.hopto.org 





LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


gười xưa thường nói: "Yêu nhau yêu cả đường 
Nà. “_ Điều này thật đúng với tình cảm của chị 
Chu Thị Phương Lan - một kỹ sư nông nghiệp có 
tâm hồn dào dạt chất thơ. Chị yêu người bạn đời của 
mình tha thiết nên yêu luôn cả ngành nghề của anh. 
Dưới con mắt của chị, những con tàu ngược xuôi 
trăm ngả, những người tuần đường cần cù làm việc 
giữa đêm khuya và những đồng đội TNXP một thuở 
đạn bom... tất cả đã trở thành những tứ thơ lung linh 
tha thiết yêu thương. 

Trong mười một bài thơ bình dị, mộc mạc, 
Phương Lan đã cố gắng gửi gắm toàn bộ tình cảm 
riêng, chung của mình vào một trong những ngành 
vận tải huyết mạch của đất nước mà chị đã hết lòng 
yêu mến: ngành Đường sắt Việt Nam. 

Với chị, ngành Đường sắt là một "nàng dâu hiền" 
có nhiều phẩm chất tốt đẹp: truyền thống đấu tranh 


http://tieulun.hopto.org 


2À. Đườu< “1 


Vx£ý Nzx~ 


I 


Hơn trăm năm một chặng đường) 


Hôm nay ôn lại đoạn trường sơ khai 
Nhớ ngày nêm mật nằm gai 

Làm thân trâu ngựa - đêm đài tôi tăm 
Lán tre, nền đất ta nằm 

Miệng ăn ngô sắn, lưng hằn roi da 
Kiếp "cu-li" - thợ Hoả xa 


Mưa dâu nắng lằa vẫn ra công trường 


1` Ngành Đường sắt Việt Nam ra đời năm 1881. 


http://tieulun.hopto.org 





Mùa đông rét buột thâu xương 

Vẫn đi xê núi, san đường, đặt ray 
Công: ba mươi xu một ngày 

Óm đau không thuôc không thầy hỏi han 
Chất vùi thân xác trong hang 

"Ma thiêng Trái Hút" hồn oan Bảo Hà 
Chủ Tây đàn áp dân ta 

Thì ta chung sức trẻ già đâu tranh 
Bắt tên chủ Pháp: Vê - Danh 

Nỗ bom khách sạn tan tành, vang xa 
Thợ Hà Tu đã tiếp đà 

Đánh Tây, diệt lính, giữ nhà gi quê 
Phong trào như sông truyền đi 


Hoä xa toàn quôc tức thì đứng lên! 


http://tieulun.hopto.org 





II 


Lòng son, dạ sắt, chí bền 

Những "nhà máy đỏ" sáng tên toàn Ngành 
Công nhân hăng hái đâu tranh 

Phong trào cuôn cuộn, lan nhanh mọi miền 
Từ đâu cờ đỏ búa liềm 

Truyền đơn, khẩu hiệu dâng lên rợp trời 
Mít tỉnh, kỷ niệm nơi nơi?) 


Công nhân "hoá kiêp" cuộc đời "cu-ll” 


1) Bốn nhà máy có phong trào đấu tranh sớm nhất của ngành 
Đường sắt là: Nhà máy Đề pô Tháp Chàm, Nhà máy Xe lửa 
Dĩ An, Nhà máy Xe lửa Trường Thi và Nhà máy Xe lửa Gia 
Lâm. 

2) Ngày 1-5-1930: Công nhân đấu tranh công khai ở nhiều 
nơi. 


9 


http://tieulun.hopto.org 





.-10 


Đảng ta đã mỏ đường đi 


Công - nông đoàn kết một ly không rời. 
„I 


Dò cho bão tô tơi bi 
Người dân vẫn quyết giữ trời Việt Nam 
Một bên đề quốc tham tàn 
Một bên giặc đói, cơ hàn lắm thay 
Cò hồng đã phấp phới bay 
Nghe lời Bác gọi triệu tay kết đoàn 
Tàu đưa bộ đội vào Nam 
Thuốc men, súng đạn, quân trang thêm nhiều 
Hoá xa như trái tim yêu 
Giao thông liền mạch hai chiều Bắc Nam. 


+ 
* % 


http://tieulun.hopto.org 





Bác sang Pháp một thời gian 
Bác về - cả nước hân hoan đón chào 
Hoả xa vinh dự tự hào 
Chuyên tàu chở Bác biết bao ân tình. 


+ 
*  #% 


Dấu trong gian khó chẳng sờn 

Giặc càng tàn bạo căm hờn càng cao 
Nói rừng che chỏ phong trào 

Xương tan thịt nát không nao núng lòng 
Bao nhiêu súng đạn dự phòng 

Đêm đêm vận chuyên vượt vòng địch vây 
Giúp cho bộ đội đánh Tây 


Hoä xa bí mật tháng ngày góp công 


1) Từ bên Pháp trở về Hải Phòng ngày 20-10-1946, ngày 
21-10-1946 Bắc đi tàu hoả từ Hải Phòng về Hà Nội. 


11 


http://tieulun.hopto.org 


Công nhân: xương sắt, da đồng 
Phá đường tiêu thô - lắp sông ngại gì 
Sức người đã đây tàu đi 
Lại Giang ơi! Nhớ khắc ghỉ công này 


* 
* x% 


() 


Nơi thì xẻ núi đặt ray 

Đường khôi phục - phải làm ngay, kịp thời 
Giao thông cần phá nơi nơi 

Đoàn tàu bí mật cắt rời từng toa 
Cắt đường, phá hông nhà ga 

Cho tàu không chỗ hàng ra nước ngoài 


1) Sông Lại Giang ở Quảng Ngãi có 8 nhịp cầu, khi "Tiêu 
thố kháng chiến" ta phá đi 7 nhịp, chỉ còn lại 1 nhịp làm cầu 
xi măng, lúc cần cho tàu vượt qua đã phải dùng sức người 
đẩy tàu trên cầu xi măng. 


12 


http://tieulun.hopto.org 





Nỗi đau không chỉ riêng ai 
Đau dân mật nưóc - chia hai nhịp câu 
Biên Đông biêt mây nông sâu? 


Con đường tranh đâu dài lâu khôn cùng... 
IV 


Núi non xanh biếc chập chùng 

Điện Biên lùng lẫy, anh hùng thắng Tây 
Hoà bình nửa nước từ đây 

Quân thủ sạch bóng, trời mây thanh bình 
Hoả xa về với dân mình 

Bắt đầu tù những công trình dựng xây 
Con tàu xuôi ngược đó đây 


Chở ApatÍt về ngay ruộng đồng 


13 


http://tieulun.hopto.org 





Hà Nội - Nam Định - Hàm Rồng 
Khẩn trương khôi phục - lập công thêm nhiều 
Đông Anh - Lưu Xá - Quán Triều 
Thanh niên đảm nhiệm, sớm chiều thi đua() 
Luu thông hàng hoá bán mua 


Chuyên tàu đi suốt bôn mùa ngược xuôi. 
V 
Bom rơi! Lại tiêng bom rơi 
Con đường tan nát, tả tơi cây cầu 
Nói cao, biên rộng, sông sâu 
Đạn bom Mỹ dội biết đâu mà lường 
Chứng đi gieo rắc đau thương 


Gây thêm máu lửa chiến trường miễn Nam 


1) Công trình đường sắt Đông Anh - Thái Nguyên do Đoàn 
Thanh niên đảm nhiệm xây dựng năm 1959 - 1960. 


14 


http://tieulun.hopto.org 





Quân ải xanh lá ngụy trang 

Tàu tăng vận chuyên, chở hàng vào trong 
Chia tay biết mây nhớ mong 

Lời thề trao gửi, một lòng thuỷ chung 
Xa xôi cách trở ngàn trùng 

Em cùng đồng đội tập trung sửa đường 
Ngày đêm đất thâm máu XưƠng 

Con tàu vẫn chạy khẩn trương, kịp thời 
Đưa hàng vào được tới nơi 

Miền Nam thắng lớn, sáng ngời chiến công 
An toàn bảo đảm giao thông 

Cả ngành Đường sắt quyết không ngại ngân 
Leo thang ra Bắc mây lần 


Mỹ càng thật bại muôn phân đẳng cay. 


15 


http://tieulun.hopto.org 





Tàu ta đi giữa ban ngày 
Quân thù sạch bóng, từ nay thanh bình 
Bắc Nam một dải - vẹn tình 
Con tàu Thông Nhất, chúng mình cùng đi. 
VỊ 
Nhớ thời bao cấp lắm khi 
Tàu chạy rì rì giò chậm buôn thay 
Nhà ga chật suốt đêm ngày 
Đây xô, chen lân, gian, ngay, dôi lùa 
Khi đi sớm, lúc về trưa 


Nhà tàu, hành khách chẳng vừa lòng nhau. 


16 


http://tieulun.hopto.org 





Bây giờ ai chịu "đi sau” 

Trong thời đôi mới - đầu tàu tiên phong 
Gần xa đi lại thong dong 

Đúng giờ tàu chạy - ước mong thoả rồi 
Trên tàu - du khách thánh thơi 

Thả tâm hồn với biên trời quê hương 
Chan hoà chủ, khách thân thương 


Đường xa - có cả chiều, giường văn mình 





Đêm đêm điện sáng lung linh 

ho HỈ = Lá + * ..^¿ ` 
Quạt trân thoáng mát, an ninh giú gìn 

Muôn người gân gũi, yêu tin 


Đây lòi tiêu cực, quyết tìm hướng đi. 


17 


http://tieulun.hopto.org 





ko 
* *% 


Bây giờ đi đâu, về đâu 
Ai ai cũng chọn "con tâu Việt Nam ” 
Mười năm đôi mới - sang trang 


Ngành Đường sắt thật vẻ vang, tự hào. 


1996 - 1999 


* Các chú thích được phi theo cuốn “Lịch sử Đường sắt Việt 


" 


Nam”. 


18 


http://tieulun.hopto.org 





Vẫ„. «6 E4‹ 
c*z⁄ Ẩx 


Bác xa quê một ngây xuân 

Lo cho Đất Nước bớt phân thương đau 
Hội đàm các bước tiếp nhau 

Hai bên Pháp - Việt, mở đầu đã ghi) 
Chặng đường đài - Bác đã đi 

Trăm công ngân việc chẳng khi nào ngừng 
Bác về - bến cảng tưng bừng 

Hải Phòng đón Bác vui mừng thiết tha 
Bác ân cần với Hoả xa 

Đoàn tàu chỗ Bác, cờ hoa vẫy chào 
Mùa đông cái rét ngọt ngào 

Bác về âm áp biết bao nghĩa tình 


1) Bác sang thăm Pháp năm 1946. Việt Nam và Pháp ký Tạm 
ước ngày 14-9-1946. 


19 


http://tieulun.hopto.org 





Ban mái to nắng lung linh 

Bác tươi cười suốt hành trình hôm nay 
Niềm vui - vui mãi như say 

Toàn ngành xin nhớ ngày này khắc sâu. li 


+ 
**% 


Miền Nam mong Bác từ lâu 

Nhớ ngày đen tối, lên tàu Bác đi 
Trong tim Bác ước mong gì: 

Bôn ba tìm hướng cứu nguy giống nòi, 
Nưóc nhà độc lập yên vui 


Ka ải - dành trọn cuộc đời vì dân. 


1) Ngày 21-10-1946 Bác đi chuyến tàu hoả đặc biệt từ Hải 
Phòng về Hà Nội. 


20 


http://tieulun.hopto.org 





Bác đi xa, Bác về gân 

Âm trong nghĩa Đảng, tình dân mặn nông 
Đến ngày thông nhẬt non sông 

Miền Nam đón Bác cờ hồng tung bay. 


+ 
* 


Chúng con chiễn đâu bao ngày 
Giang sơn gâm vóc từ nay thanh bình 
Ban mai nắng sớm lung linh 
Chúng con mời Bác “hành trình" vô Nam 
Mong Người mãi mãi "bình an ” 
Nhân dân cả nước hân hoan đón mừng 
Hoả xa phân đâu không ngừng 
Nâng cao chất lượng, rút dần thời gian 


21 


http://tieulun.hopto.org 


22 


Tàu toa sạch đẹp khang khang 
Khách - hàng vận chuyên nhịp nhàng, 
thông thương 
Bắc - Nam chung một con đường 
Con đường Thông Nhất tình thương dạt dào 
Nhớ lời Bác dạy năm nào: 
“Tự do - độc lập" giWơng cao ngọn cờ. 


19-5-1999 


http://tieulun.hopto.org 


Hai x2» lao tia cú» 


Tán cây đại thụ xui xuê 

Hoa thơm, trái chín, chim về hót vang 
Từ trong đói rét lầm than 

Công nhân Đường sắt Việt Nam trưởng thành 
Trái kia đâu mãi vín cành 

Hạt ươm tách vỏ, mâm xanh chào đời 
Thanh niên Đường sắt nhiều nơi 

Chỉ đoàn thành lập giữa trời nắng thu(1 
Qua rồi bão táp, mây mù 


Nước nhà độc lập, quân thù lùi xa 





1) Ngày 15-8-1955, những chi đoàn đầu tiên được 
thành lập. 


23 


http://tieulun.hopto.org 


Phong trào Đoàn của chúng ta 
Đứng ra đảm nhiệm nhà ga, cung đường 
Thanh niên đảm nhận công trường!) 

Vững vàng sức trẻ coi thường gian lao 
Xẻ đồi, bạt dốc cũng đào 

Khó khăn khắc phục - không nao núng lòng 
Tuyên đường mới đã làm XONg 

Tiếp theo tuyên khác, xung phong sẵn sàng 
Hàm Rồng - đũng cảm kiên gan 

Đội cầu - đơn vị vẻ vang anh hùng?) 

Nhớ khi bom đạn mịt mùng 


Quân thù gieo rắc bão bùng chiên tranh 


1) Thanh niên đẩm nhận xây dựng công trình đường 
sắt Đông Anh - Thái Nguyên năm 1959 - 1960. 
2) Đội cầu 19-5 Hàm Rồng - đơn vị Anh hùng. 


24 


http://tieulun.hopto.org 


Nỗi nhau lớp lớp tuôi xanh 

Xung phong tình nguyện giữ canh biễn trời 
Bơm rơi thì mặc bom rơi 

Thanh niên bám trụ không rời mục tiêu 
Giặc càng phá huỷ bao nhiêu 

Thanh niên càng phải sớm chiều gắng công 
Nỗi chìm - cầu lạm VưỢt sông 

Vá đường, đội đá thêm hông tuổi xuân 
Mưa bom - tàu cháy bao lần 

Cứu tàu - lằa đạn có ngân ngại chỉ 
Các anh các chị "ra đi" 


Những người ở lại khắc ghỉ mỗi thù 


25 


http://tieulun.hopto.org 





Còn đây một nủa trăng lu 
Soi cho đồng đội làm bù đêm đêm 
Tháng năm mãi mãi không quên 


Một thời lửa đạn - âm êm tình người 


Thanh niên Đường sắt muôn nơi 


Cùng ngành phân đâu - rạng ngời chiễn công. 


26 


http://tieulun.hopto.org 





Tê « 


Tuôi mười tám em vẫn còn e âp 
Như bông hoa tươi thắm buôi sớm mai 
Sương long lanh còn đọng ở lá đài 


Tia năng muôn đên thăm còn chưa tới. 


Buôi anh đi hẹn hò em chờ đợi 

Đánh giặc Mỹ xong, anh sẽ tr về 
Cùng em vui trên những cánh đồng quê 
Giản dị quá, ôi một lời thề ước! 


Anh cầm súng lên đường ra phía trước 
Chưa kịp dùng chân để viết thư về 
Em đã lên đường tạm xa cách đồng quê 


Lời thê gủi theo anh vào trận chiên 


27 


http://tieulun.hopto.org 





28 


Trong lửa đạn, chí trai càng tôi luyện 
Bọn con gái chúng em bảo vệ những con đường 
Bảo đảm giao thông, vận chuyên quân lương 


Hàng chỉ viện - chiến trường anh có biết? 


Nhớ thương anh, nhó thương da diễt 
Em mong ngày đôi lúa dệt tình ca 
Tuôi mười tám, đôi mươi đã phải cách xa 


Hai trận tuyến ở hai đầu đất nước 


Trên những con đường chúng em câm xẻng cuôc 
Câm cọc tiêu đánh đâu trái bom câm 
Trong đêm thâu - những công việc lặng thâm 


Chỉ có sao trời dõi nhìn đăm đuôi. 


http://tieulun.hopto.org 


Anh sao rơi, ánh sao rơi vôi vội 
Như muôn cùng em xẻ đá vá đường 
Sao muôn cùng em chia sẻ mọi đau thương 


Khi đồng đội em người còn, người mắt. 


San lắp hỗ bom - những dêm dài tất bật. 
Cánh lái xe gặp cô gái mỏ đường 
Dâu không quen vẫn nói được lời thương 


Vẫn chào hỏi, tiễn đưa vui ríu rít. 
Em ngã xuông - cả ngàn người đêu biêt 
Bởi mỗi khi qua vắng tiễng em cười 


Tiếng em không tan trong tiếng ngàn người 


Cho môi chuyên xe qua, ai cũng nhớ. 


29 


http://tieulun.hopto.org 





30 


Đường sắt riêng biết ai đi, ai ở 
Ai nói câu thương nhớ gửi cho ai? 
Chỉ có đoàn tàu hiêu rõ những thanh ray 


Có ai đó giữ gìn trong lúa khói. 


Thương nhiều lắm nhưng tàu không thê nói 
Còn vội vã đi cho kịp chuyên hàng vào 
Và mong sao tăng vận chuyên lên cao 


Chơ tiền tuyên đỡ phân nào thiêu thôn. 


Những em gái vẫn đêm ngày bận rộn 
Đường đứt, cầu tan, lại làm những cây cầu 
Lại đội đá vá đường, lắp những hỗ bom sâu 


Em ngã xuông cũng lặng thầm như thê! 


http://tieulun.hopto.org 


Em ngã xuông như sao băng rơi vào đáy bê 
Lá rừng ơi! Có kê được cho cây? 
Bao nhiêu người đem sức trẻ về đây 
Để bảo đảm giao thông cho con đường 
thông suốt. 
Chẳng phải chỉ một ngã ba Đồng Lộc 
Mà bao cây câu, bao đầu máy, nhà ga 
Bao chuyễn hàng vào, bao chuyên tàu ra 


Máy bay Mỹ vẫn đón đường bắn phá. 

_ Bom trút xuông - những cây câu tơi tả 
Những con người đã hoá phép thần tiên 
Câu nôi, cầu chìm, cầu vắt thăng thiên 
_ Cầu bị phá đê rồi cầu có cánh 


j1 


http://tieulun.hopto.org 





Những cô gái TNXP mảnh mái 
Nhưng tiềm ấn biết bao sức mạnh 
_Em có phép thánh không mà thắng lũ giặc trời 


Chiễn công em tô đẹp khắp muôn nơi. 


Nhưng tên của em - chỉ cô ánh sao trời biết đến 
Nhiều em gái ra đi chưa một lời hò hẹn 

Chua một lần được hát bản tình ca 

Chưa một lần được nói tiếng "đôi ta" 

Mà em đã hoá thân thành tiếng hát 


Em gái ơi! Hôm nay - dưới trời thu bát ngát 
Chỉ mình ta lại hát khúc tình ca 
Hát cho em, cho bao người con trai, 
con gái đã ẩi xa... 
Vẫn trẻ mãi tuôi đôi mươi, mười tám. 


32 


http://tieulun.hopto.org 


=—-. 5. 7. 2 ca ` 


Dẫu bao nghĩa trang, em vẫn còn vắng mặt 
Chua một lần được Tô quốc ghỉ công 
Thì hôm nay từ sâu thắm đáy lòng 


Tôi đang hát cho em bản tình ca không tắt.. 


Dẫu hôm nay trên đời này các em vắng mặt 
Vẫn có những người im lặng đúng bên em 
Dưới ánh sao khuya vẫn có một ngọn đèn 


Thao thức nhớ tuôi em thời con gái 


Ngày tháng đi qua, ngàn năm còn nhớ mãi 
Giữa thê kỷ 20 - ta đánh Mỹ sục sôi 
Hy sinh tuôi thanh xuân có biết bao người 


Đài liệt sĩ nào ghỉ cho đủ hết 


33 


hftp://tieulun.hopto.org 





34 


Những đội viên thanh niên xung phong có biết 
Tình yêu lúa đôi trẻ mãi đến muôn đời 
Tôi muôn ca lên vang vọng cả đất trời 
Bản tình ca 

cho những người con gái, con trai đi xa 

không bao giờ trỏ lại 
Hát đến mái sau - cây đời xanh mãi mãi 
Hãy nhớ đến hôm qua 
nhớ đến những người chiến sĩ vô danh 

Nhớ những con đường 


Nhớ các chị, các anh! 


Tháng 9-1996 


http://tieulun.hopto.org 


Qặt. (¿+ Áò»g Ä@+ cứ 
8y, 4Â2- ⁄ 


Cảnh đông đúc trước sân ga Hà Nội 
Hành khách đang vôi vội để vào ga 
Những chàng trai, cô gái sắp đi xa 


Đang lưu luyễn với người thương đưa tiễn... 


Bỗng - Một cái vây fay 
Mội tiếng gọi 
như ngày nào bên sóng gâm bãi biển 
Như ngày nào anh thét to giữa lằa đạn, bom rơi 
Tôi nghe rõ tiêng anh cao giọng: Tùng ơi! 
Vẫn thân thương như ngày nào cùng nhau 
trong tuyên lửa 


j5 


http://tieulun.hopto.org 





36 


Anh sôi nôi kê biêt bao chuyện nữa 
Giữa sân ga đông người 


Anh tưởng như chỉ hai đứa. chúng tôi...! 


Ba mươi năm trôi qua - sao vẫn gân gãi thế 
Trong chiên tranh khi lên rừng, xuông bê 
Đâu quản ngại gian lao, cùng góp sức 
chung lưng 
Lo bảo đảm giao thông, 
thông suôt những cung đường 


Bao cây câu bị chìm trong đáy nước 
Bao nhà ga đô nát bởi chiên tranh 


Trong khói lủa mịt mùng vẫn có em, anh 


http://tieulun.hopto.org 








Cho đến lúc hoà bình - anh đi vào trong ây... 


Và hôm nay - giữa sân ga đông vui - 
tôi bỗng thây 
Một cái vẫy tay, sân gãi cái vẫy tay 
Tôi reo lên: “Anh Cảnh ơi! Sao anh lại ở đây? 
Tay xách túi, tay quạt nan 
như một người lữ khách ” 


Anh hồn hậu lời tâm tình bộc bạch 

(Tôi nhìn anh - tóc bạc trắng mái đầu 
Răng rụng mây cái rồi, còn trai trẻ gì đâu 
Tuổi "thất lục" 


anh vẫn đi một mình từ Nam ra Bắc) 


Ji 


http://tieulun.hopto.org 





Bío 


Từ Thành phô Hồ Chí Minh, 
mình ra đây đê nhớ lại những ngày đánh giặc 
Chúng mình cùng xa Hà Nội từ đây 
Chiếc ba lô con cóc trên vai 
Cùng Đường sắt - chúng mình vào tuyên lửa. 
Tùng nhớ không, ngày tớ bảo: 
"Đi đại lộ và vê đại lộ ” 
Tủ Nghệ An ra Thanh Hoá dự hội nghị báo công 
Chúng ta định đạp xe trên đại lộ 
như sự tích anh hùng 
Ai ngờ được : 
chúng mình lại phải đi xuyên rùng xuông biên 
Đi suốt ngày đêm 
mà vẫn cách nơi ta cần phải đến 


Chúng ta vào họp trễ giờ...! 


http://tieulun.hopto.org 


Hôm nay hoà bình ta đứng giáa sân ga 
Tay nắm tay - hai "cậu, tớ" đã già 


Vẫn đằm thắm vui tươi như tuôi trẻ... 


Tháng 10-1996 


- Anh Lê Như Cảnh - nguyên Thường vụ Đoàn ngành Đường 
sắt, Bí thư Đảng uỷ Tổng đội Thanh niên xung phong Đường 
sắt phía Nam. 

- Anh Nguyễn Xuân Tùng - nguyên Bí thư Đoàn - Trưởng 
ban TNXP Đường sắt phía Nam. 


39 


http://tieulun.hopto.org 





40 


Ñ¿. cẦu. tư g8 
Tặng anh thân yêu 
cùng cả ngành Đường sắt 


“Sao em lại yêu ngành mình đến thê?" 
Yêu những con tàu như thê người thân 
Suôt chặng đường xa đến quãng đường gân 


Ở đâu có buóc chân anh đi tới. 


Yêu tha thiệt như điều ta mong đợi 
Từ thuỏ xa xưa đên tận mái sau 
Tuôi trẻ qua đi, mái tóc bạc màu 


Tình yêu vẫn vẹn nguyên thời thiểu nữ. 


http://tieulun.hopto.org 


Em thủ thì nói một lời "tự thú” 
Có gì đâu bỏi em đã yêu anh 
Tình yêu băng qua ngọn lửa chiến tranh 


Thân thiết với bạn bè anh thuở ây. 


Những điều lạ - chỉ tình yêu mới thầy 
Em cùng anh qua khắp mọi nẻo đường 
Ở nơi đâu cũng dào đạt tình thương 


Yêu cuộc sông và cơi thường gian khó. 
Tình yêu đẹp như mây trời, trăng gió 
Váút ngân lên những khúc nhạc vui 


Càng yêu anh em càng thây yêu đời 


Và yêu cả "ngành mình " tha thiết. 


41 


http://tieulun.hopto.org 





42 


Tình yêu chỉ có trái từn mới biết 
Nên trái tim đã bắc những nhịp cầu 
Cho mỗi người tự tìm đến với nhau 


Cùng chắp cánh để vượt qua bão táp. 


Tháng 4-1999 


http://tieulun.hopto.org 


Em. (gi. đ 
1ˆ» 1⁄6 


Tiễng còi tàu âm vang trong mỗi sớm 
Như ngân lên một bản nhạc không lời 
Con tàu anh đi nỗi những bờ vui 


Cho xa cách chỉ còn trong gang tâc... 
Như chưng cât muôn hoa thành đỗ mật 
Cả ngàn người làm việc ở muôn nơi 
Khôi óc, con tìm hợp sức lại rôi 

Vẫn khuya sớm vì con tầu yêu quỸ. 


43 


http://tieulun.hopto.org 





44 


Trong nghiên cứu - những đêm ngày bền bỉ 
Thằm lặng như người chiến sĩ vô danh 
Trân trọng khi cả lúc bại, lúc thành 


Vì mục đích cho tàu nhanh hơn trước. 


Với sức mạnh của ngàn người làm được 
Từ viên đá nhỏ, to chèn suốt dọc đường 
Cũng thầm thì như nhắn gửi lời thương 


Tàu chạy êm để vui lòng quý khách. 


http://tieulun.hopto.org 


Yêu biết mây - những toa tàu luôn sạch 
Âm áp đêm đông, máá mẻ trưa hè 
Khách tươi cười, những câu chuyện say mê 


An toàn lắm - bởi có anh gìn giữ. 


Như cánh võng đưa ai vào giấc ngủ 

Nhẹ nhàng, êm êm như ở chính nhà mình 
Cho ban mai bùng sáng ánh bình mình 
Ta ngây ngất đón một ngày vui mới. 

Tàu anh xuyên qua biết bao đèo, núi 
Của số con tàu hay của số hồn ta 

Dang vòng tay ôm gọn đải sơn hà 


bú ^ˆ Z va ` “ “¿ 
Cả sông nước, biên xanh và cát trăng. 


45 


http://tieulun.hopto.org 








Con tàu chở lung linh bao sợi nắng 
Bao hương hoa ngan ngát dưới trời sao 
Tàu Bắc-Nam 
như con thoi - ngày đềm vẫn ra vào 


Như nôt nhạc reo vui trên khuông nhạc. 
Yêu Đường sắt - tôi gửi ngàn câu hát 
Gửi niêm vui đên tât cả mọi miên 
Trong tiêng còi tàu rộn rã vang lên. 


Thái Nguyên, tháng 6-1999 


46 


http://tieulun.hopto.org 





` 
° 3. » .c ° 
ÑNÑax 4ê .“z 4xxÊ44 la 
(Kính tặng đội ngũ cán bộ - CNV ngành GTVT 
nhân dịp kỳ niệm 70 năm 
ngày thành lập Công đoàn Việt Nam) 


Kế từ ngày Pháp tới đây 

An Nam thuộc địa, đắng cay muôn phân 
Mỏ than khai thác dưới hầm 

"Cu-li" da thịt tím bằm roi da 
Chủ là Tây, thợ là ta 

Đau dân mắt nước xót xa trong lòng 
Cuộc đời nô lệ lầm than 

Máu xương bóc lột, tài nguyên chất đầy 
Làm giàu “chính quốc" phương Tây 

Biết bao kê chết phơi thây dọc đường 
Người dân đất Việt đau thương 

Vì quân cướp nước, vì phưòng ngoại bang! 


4ï 


http://tieulun.hopto.org 


48 


Muôn người một kiếp lầm than 
Từ trong đói khô bần hàn đứng lên 
Tiắng còi nhà máy vang rên 


Như lời nhắn gửi hãy bền chí trai 


Trên con đường sắt vươn đài 

"Cu-li" chống lệnh tay sai - cầm quyền 
Phong trào lan đến đồn điền 

Nhà ga, bến cảng, thợ thuyền đâu tranh 
Từ Ba Son - đã hình thành 

Nhóm "Công hội đỏ", hạt nhân cao trào 
Ngọn cò cách mạng giWơng cao 

Cùng nhau chông bọn cường hào - thực dân. 


http://tieulun.hopto.org 


Phong trào cân phải liên minh 
Tông Công hội đỏ hình thành từ đây 

Hai tám tháng bảy là ngày!?) 
Công nhân miền Bắc nắm tay kết đoàn 

Chào mừng ngày hội hân hoan 


Nót son tươi sáng, sử vàng còn ghi. 


Tin vui lập tức truyền đi 
Tông Công hội đỏ Bắc Kỳ nỗi lên 
Thông tin chuyên tới thật nhanh 


Trung Kỳ tiếp buớc đẫu tranh không ngừng 
(2) 


(3) 


Thành công vang đậy tưng bừng 
Nam Kỳ cũng đã đón mừng ngày vui 
1) Ngày 28-7-1929: Thành lập Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ. 


2) Cuối năm 1929: Thành lập Tổng Công hội đó Trung Kỳ. 
3) Tháng 4-1930: Thành lập Tổng Công hội đỏ Nam Kỳ. 


49 


http://tieulun.hopto.org 
.——-._..— —_=_-._ _._.Ï 


Giặc đản áp, quyết không lài 
Công nhân chia sẻ ngọt bùi đắng cay 
Kết đoàn tay nắm chặt tay 
Cao trào cách mạng từ nay vững bằn. 


+ 
k  *% 


Phong trào ngày lớn mạnh lên 

Sức như Phù Đẳng vươn lên phi thường 
Cùng nhau chia sẻ đau thương 

Biểu tình, tranh đâu coi thường nguy nan 
Đồi tăng lương, giảm giờ làm 

Đồi mau cải cách, đòi quyền dân sinh 
Mục tiêu lật đô chính quyền. 

Có Đảng lãnh đạo, ba miền đâu tranh 
Từ nông thôn đến thị thành 


Nhà máy ta giữ, ruộng đồng ta thu 


50 


http://tieulun.hopto.org 


Khi nắng sớm, lúc chiều mưa 

Vùa trong bí mật lại vừa công khai 
Tỉnh thần cách mạng dẻo dai 

Vượt lên sóng gió, chông gai bão bùng 
Việt Nam - Đất nước anh hùng 

Đã giành độc lập một vùng trời Nam. 


* 
x % 


Công nhân cứu quốc họp bàn 

Thông nhất từ Bắc - Trung - Nam hợp cùng 
Tông Liên Đoàn - tên gọi chung 

Đoàn kết chông kẻ thù trong giặc ngoài 
Chống tư bản, chông tay sai 

Đồng lòng cứu nước - không ai ngại ngân 
Góp tiền cứu đói cho dân 

Toàn quốc kháng chiến công nhân đi đầu 


B1 


http://tieulun.hopto.org 


"Tiêu thô" quyết tâm thật cao 

Chế tạo vũ khí yêu cầu khẩn trương 
Súng đạn cần tới chiến trường 

Công nhân phục vụ, quân lương sẵn sàng 
Giao thông cần được mỗ mang 

Vận tải thuỷ, bộ - chở hàng nhiều hơn 
Khó khăn gian khô chẳng sởn 


Càng trong lửa đạn, căm hờn càng cao 


Công nhân - § chí không nao 

Nguôn hàng vận chuyên chỏ vào chiến khu... 
Điện Biên tan bóng quân thù 

Hoà bình nửa nuớc, mây mù còn đâu 
Bầu trời xanh thẳm một màu 


Thủ đô đón Bác rợp màu cờ bay. 


52 


http://tieulun.hopto.org 





Hoa bình chung sức dựng xây 

Công nông đoàn kết sức này càng cao, 
Làm vì miền Bắc thân yêu 

Miền Nam vẫy 8ỌI - sớm chiều gắng công 
Cùng là con Lạc, cháu Hồng 

Miền Nam - một bức thành đồng trung kiên 
Muôn cho Nam - Bắc nỗi liền 

Công đoàn cùng với thanh niên đi đầu 
Nâng cao hiểu biết rộng, sâu 

Phong trào đáp ứng yêu cầu tăng nhanh 
Từ trong xí nghiệp quốc doanh 

Kế hoạch sản xuất hoàn thành thật cao 
Báo công, biết mây tự hào 


Thị đua nở rộ, vui nào vui hơn. 


53 


http://tieulun.hopto.org 


* 
* x*% 


Miền Nam chiên đâu không ngừng 

Căm thù trút xuông đạn bom vang rền 
Toàn dân quyết chí đúng lên 

Diệt quân Mỹ, nguy, không quên thù này 
Bâu trời miền Bắc đen mây 

Máy bay giặc Mỹ đêm ngày đội bom 
Dò cho sông cạn đá mòn 

Quân dân cả nước sắt son một lòng 
Công nhân - đội ngũ tiên phong 

Chắc tay búa lại gắng công, chí bền 
Tăng giờ - tăng việc làm thêm 

Thay người ra trận, ngày đêm quản gì 
Thông đường đề chở hàng đi 

Tăng nguôn chỉ viện chẳng khi nào ngừng 


54 


http://tieulun.hopto.org 





Bom rơi - hàng giâu trong rừng 
Bơm vùi thân xuông, lại vùng đứng lên 
Lòng son, dạ sắt, gan bền 
Lời ca át tiếng bom rên đó đây 
Quyết tâm - tay nắm chặt tay: 
"Dân ta sẽ đánh đến ngày Mỹ thua” 
Nông dân tăng vụ chiêm mùa 


Công nhân khuya sớm nắng mưa miệt mài 


"Mỗi người làm việc bằng hai” 
Trải qua một chặng đường đài chiên tranh 
Sứ mệnh lịch sử hoàn thành 


Lập nên công lớn - lưu danh muôn đời 


ĐỒ 


http://tieulun.hopto.org 


VÔ CẬU 5y ke VU CS j7 CB CS ——:—:—=—=—=—. 


Tâm Huân chương mãi sáng ngời) 


Công đoàn cả nước chung lời ngợi ca. 


Từ trong bão táp mưa sa 

Công đoàn đìu dắt chúng ta vũng vâng 
Cho dù gian khó, nguy nan 

Công nhân hăng hái sẵn sàng tiên phong 
Nhịp câu nối những bờ sông 

Liên minh giai cấp công nông chặt bền 
Cùng nhau cô gắng vươn lên 


Đảng ta đôi mới - xây nên văn mình 


(1) Công đoàn Việt Nam được Nhà nước tặng thưởng Huân 
chương Hồ Chí Minh. 


56 


http://tieulun.hopto.org 


Công đoàn gân gãi ân tình 

Nhân dân làm chủ vì nền tự do 
Việc làm, cuộc sống âm no. 

Dân giàu nước mạnh, sao cho đỗi đời 
Giao lưu khắp bôn phương trời 

Vươn lên hội nhập, chân trời bao la 
Đỉnh cao khoa học chờ ta, 

Công, nông, trí thức thiết tha, chân tình... 
Kinh tê tăng trưởng không ngừng 

Quyết đưa đất nước tiễn nhanh bằng người 
Muốn cho mười vẹn cả mười 


Tình yêu cuộc sông, tiêng cười, lời ca 


57 


http://tieulun.hopto.org 


Công đoàn là một mái nhà 

Đoàn viên như những bông hoa trong vườn 
Việt Nam - Đắt nước anh hùng 

Công - nông - trí thức ta cùng dựng xây 
Biên khơi, sông núi, có cây 

Giữ gìn trọn vẹn trời mây thanh bình 


Cho ta gửi gắm ân tình. 


Tháng 7-1999 


58 


http://tieulun.hopto.org 





EẦu c4 Ộ 
{ửA +x2uời tuần đường 


Bao nhiêu hành khách đi tâu 

Bấy nhiêu thương mên gửi vào nơi anh 
Ngọn đèn nửa đỏ nửa xanh 

Đêm đêm soi bước chân anh tuân đường 
Những khi bão táp mưa tuôn 

Mình anh rảo bước trên đường tuân tra 
Nhó khi "lập lách" long ra 

Tay anh xiết lại thiết tha mặn nông 
Đâu rôi những chiếc bu-lông? 

Kê gian tháo mắt cho gỗng đường ray 
Ân tình anh lắp, anh thay 


An toàn tàu chạy ai hay biết nào. 


59 


http://tieulun.hopto.org 


Có khi đất lỏ, cây nhào 

Tay anh đặt pháo, phất cao hiệu cờ 
Cứu nguy, giải nạn anh Ìo 

Cho đường khỏi tắc, tàu chờ khi nao. 
Có đêm bát ngắt trăng sao 

Thoảng nghe tiếng hát ngọt ngào mộng mØ 
Dưới câu nước chảy lơ thơ 

Tuân đường - anh vẫn nhớ giờ tàu qua. 
Những đêm gió rét sương sa 

Ai trong chăn âm, ai ra tuân đường 
Khu gian hai nủa yêu thương 


Dâu xuyên rùng núi có đường, có anh. 


60 


http://tieulun.hopto.org 





Trời cao thăm thắm biễc xanh 

Nắng hoa nhảy nhót theo anh trên đường 
Một lời thương, vạn tình thương 

Gửi anh trên suôt chặng đường anh qua 
Chuyên tàu vào, chuyên tàu ra 


An toàn là bản tình ca đường tàu. 


61 


http://tieulun.hopto.org 


Ẫ» DU Ú) 


"Ơn người tôi đề lên cân 

Bên vàng nặng ít, bên ân nặng nhiều "”) 
Giá gương được phủ nhiễu điều 

Ân tình sâu nặng sớm chiều không quên 
Mạch nguôn xưa được khơi lên 

Truyền thêm súc mạnh cho bền lòng son 
Tàu đi - đường sắt có mòn 


Nghĩa tình chủ - khách như con một nhà 


(*) Đồng chí Đào Đình Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, 
Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bí thư Đảng uỷ, Tổng 
giám đốc LHĐSVN đã phát động toàn ngành ĐS: coi hành 
khách, khách hàng là ân nhân để có tỉnh thần phục vụ cao. 
(**) Tục ngữ ca dao xưa để lại cũng nói lên việc coi trọng 
ân nghĩa. 


62 


http://tieulun.hopto.org 





Tạo nên không khí chan hoà 

Nhà ga đón khách như là người thân 
Khi đi xa, lúc về gân 

Sớm khuya phục vụ ân cần, hãng say. 
Đường xa tàu chạy đêm ngày 

Cơm ngon, nước âm, khách say giắc nồng, 
Toa tâu trông tựa căn phòng, 

An toàn, sạch, đẹp - vui lòng mình, ta. 
Thiên thân, Thượng đề đâu xa, 

Ân nhân gân gũi như ta với mình, 
Trăm năm vẫn trọn nghĩa tình, 

Toàn ngành Đường sắt định ninh lời thề 
Đón đưa quý khách đi, về 


Ngàn năm giữ trọn đạo nghề: Vì dân! 


63 


http://tieulun.hopto.org 





64 


Trời yên ả 

Bỗng dưng 

Đá nhào lăn 

Gió âm âm 

Mua gâm thác lũ. 
Đêm khuya đang ngủ 
Sao thây bàng hoàng 
Như thuở hông hoang 


Đất trời trong cơn xoáy lốc 


http://tieulun.hopto.org 


Thiên nhiên tàn khốc 
Nắng lủa mưa dầu 
Trút thương đau 
Miền Trung ngập chìm trong lũ 
Bao gia đình 
Người đâu rồi? Không đủ! 
Băng qua lñ 
Công nhân về với con đường 
Đau thương 
Khi quãng còn quãng mất 
Nói sập 
Hằm bị tắc lỗi vào 
Có nơi 


Thanh ray treo cao 


65 


http://tieulun.hopto.org 





Câu, đường - lũ cuôn băng đi mắt 
Muôn ngàn người tất bật 
Nét tím thịt da 
Chuyên tàu vào 
Chuyên tàu ra 
Đứng hai đầu trông ngóng 
Bao người Vượt sóng 
Mở núi - cứu hầm sâu 
Mua vẫn trút trên đầu 
Đá - rọ đá vẫn chèn đường trên đát) 
Ngày đêm hồi hả 


Miễng bánh mì thâm đẫm nước cầm hơi 


66 


http://tieulun.hopto.org 





Thương đồng nghiệp chơi vơi 
Đã ngã xuông vì con đường yêu dâu!?) 
Trời hỡi trời có thâu? 
Đắt ơi đất có hay? 
Những ngày này 
Nhiều năm sau còn nhớ 
Đoạn đường cách trở 
Khách trên tàu chờ đợi cháy thời gian) 
Ra Bắc vào Nam 
Khách ngồi đây cho nhà tàu cơm nước 
Muôn đi chẳng được 


Quay lại không xong 


67 


http://tieulun.hopto.org 





68 


Đắn nao lòng 
Lũ ơi lũ! Ta làm gì với lũ? 

Tà vẹt hàng nghìn thanh chưa đủ (4) 

Mây nghìn khôi đá chưa vừa 

Dưới trời mua 

Má cầu được chồng nề 

Cho cầu nỗi hai bờ vách núi 

Giông bà Nữ Óa 

Đầu không hè chịu cúi 

Đội đá vá đường - thách đô với Thuỷ Tỉnh 
Cả nước vì miền Trung - khúc ruột của mình 
Gửủi gắm tình thương vào nơi ấy 


Khúc ruột mêm máu chảy 


http://tieulun.hopto.org 


Hàng với tiền quyên góp ở khắp nơi 
Đoàn tàu nỗi thêm toa chở đến kịp thời (5) 
Chảy vào miền Trung như nước. 
Mua lũ lớn làm sao ngăn được 
Triệu triệu tám lòng gửi đến miền Trung 
Lớp lớp quân, dân đi dưới bão giông 
Kịp đến nơi cứu nạn 
Tình thương vô cùng vô hạn 
Nghĩa đồng bào, bè bạn gân xa 
Thương người hơn cả thương ta 
Trong cơn hoạn nạn - bao la nghĩa tình. 
Hắt phong ba - âm bình mình 


Thuỷ thần lùi ra biên cả 


69 


http://tieulun.hopto.org 





Đường đã liền đường - tàu vào ga hồi hả (6) 
Ngành Đường sắt 
kiên cường thắng lũ ngả miền Trung 


Dâi đất nơi đây giàu truyền thông anh hùng. 


1, 4) Trong đợt lũ tháng 12-1999 ở miền 1rung, ngành Đường 
sắt đã huy động, 50000 rọ thép, 5. 000mẺ đá các loại, 1.000 
thanh tà vẹt và rất nhiều phụ kiện cùng phương tiện, nhần lực 
khắc phục, sửa chữa đường tàu. 
2) Hai đồng chí Nguyễn Như Ninh và Võ Duy Chương - công 
nhân của cung đường và Xí nghiệp Đường sắt Bình Trị Thiên 
đã hy sinh trong lũ. 
3) 13 đoàn tàu với 4.553 hành khách bị ách tắc, ngành Đường 
sắt phải chi hơn 8 tỷ đồng phục vụ ăn uống, chuyển tải tiếp 
bằng ôtô qua những chặng đường có thể đi được. 
5) Bộ Giao thông vận tải điện khen LHĐSVN đã khẩn đương 
kịp thời vận chuyến hàng cứu hộ cho miền Trung gôm có: 
100 tấn mì ăn liền từ ga Sóng Thần đi Đức Phổ, 2.000 phao 
cứu sinh từ Giáp Bất đi Tam Kỳ, 200 ngàn ño mưa đi Quảng 
Nam, Quảng Ngãi, 60 tấn mì ăn liền từ Đà Nẵng. đi Tam Kỳ, 
100 triệu đông trợ giúp các đơn vị đường sắt miền Trung và 
rất nhiều lô hàng. khác gồm quần áo, chăn màn, sách vở, đồ 
dùng dân dụng hỗ trợ đồng bào miền Trung. 
6) Đến 11 giờ ngày 8-12-1999, tuyến Đường sắt Bắc - Nam, 
được khai thông, tàu Bắc - Nam đi lại bình thường. 


70 


http://tieulun.hopto.org 


MỤC LỤC 


Trang 

Lời nhà xuất bản 5 
1. Lịch sử ngành Đường sắt Việt Nam Ỹ 
2. Vẫn có Bác cùng đi 19 
3. Hạt nhân trong trái chín 23 
4. Tình ca cho những người đã khuất 37 
5. Gặp lại đồng đội cũ trên sân ga 35 
6. Nhịp cầu tình yêu 40 
7. Bản hợp ca ngân vang 43 
8. Nơi gửi gắm niềm tin 47 
9. Bài ca gửi người tuần đường 59 
10. Ân nhân 62 
11. Lũ miền Trung 64 
71 


http://tieulun.hopto.org 








Đường sắt Việt Ñam 
Những bản anh hùng ca 
te 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
NGUYÊN XUÂN THUỶ 
Biên tập: PHAN THỊ THƯỚC 
Sửa bản in: PHÙNG THỊ MỸ 
Trình bày bìa: HƯƠNG QUỲNH 


——_—_—_—___ _— _——_ — -—-———ễ— =———————— 


In 1020 cuốn khổ 13x19cm tại Xưởng in Nhà xuất bản GTVT. 
Giấy chấp nhận kế hoạch xuất bản số 1543/XB-QLXB ngày 
28/12/1999. In xong và nộp lưu chiểu tháng 4-2000. 


72 
Giá: 10.000đ 


http://tieulun.hopto.org 





